anlac green symphony 
Vị Trí 

anlac green symphony sở hữu vị trí đắc địa khi liên kết trực tiếp 3 trục phát 
triển đô thị mới phía Tây Hà Nội: Mỹ Đình, Hoài Đức và Trung tâm hành chính 
mới của Thủ đô. 

Khu đô thị An Lạc Green Symphony có vị trí chiến lược trong quy hoạch phát 
triển mở rộng về phía Tây thủ đô Hà Nội. Dự án nằm ở vị trí thuận lợi với 2 
mặt tiếp giáp với trục đường 70 Xuân Phương và đường vành đai 3.5, cửa ngõ 
phía Tây thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hoá 
và phát triển nhanh tại Hà Nội hiện na 


> ` 
+ 
+ 
~. 


Ngoài ra, dự án anlac green symphony còn nằm gần đường cao tốc Láng- 
Hòa Lạc, Đại Lộ Thăng Long nên thuận tiện cho việc di chuyển đến khu vực 
trung tâm thành phố Hà Nội và các khu trung tâm hành chính, thương mại, 
dịch vụ... trọng điểm như: 


Trung tâm Hội nghị Quốc gia, BigC Thăng Long: 10 phút di chuyển 
Khu đô thị Vinhomes Smart City: 5 phút di chuyển 

Đường đua F1, SVĐ quốc gia Mỹ Đình: 10 phút di chuyển 

Khách sạn 5* JW Marriott: 12 phút di chuyển 

Thiên Đường Bảo Sơn: 10 phút di chuyển 

Trung tâm thương mại Vincom Mega Mail: 5 phút di chuyển 

Khu đô thị Mailand Bắc An Khánh: 7 phút di chuyển 

Sân bay Nội Bài: 35 phút di chuyển 

Hồ Hoàn Kiếm: 25 phút di chuyển 


